
THE HÌ NHNAM.COM 

No PAIN NO GAIN 



3 loại sữa lắc giúp tăng cân cho n 
chóng 

Tác giả Quân Lương 

Bạn ăn hoài nhưng vẫn không cải thiện được cân nặng của mình? Hãy thử bố sung thêm 2 ly sữa lắc giúp tăng cân 
cho người gầy để cải thiện cân nặng ngay. 


Bạn đang muốn cải thiện thân hình gầy còm nhưng ăn thế nào cũng không mập nổi??? Đó 
một phần là do bạn chưa nạp đủ lượng calo cần thiết trong một ngày. Cùng Thể Hình Nam 
thử ngay sữa lắc giúp tăng cân cho người gầy nào. 



Đế tăng cân an toàn tốt nhất bạn chỉ nên tăng từ 0,5kg mỗi tuần - tưong đưong với 3.500 calo. Nghĩa là mỗi tuần, 
bạn phải nạp dư ra 3.500 calo so với nhu cầu co thể (500 calo mỗi ngày). 


Dùng mỗi ngày 2 ly sữa lắc, tưong đưong 524 calo. Ngoài ra thì bạn vẫn ăn uống bình thường để đảm bảo đầy đủ 





dưỡng chất nhé. Nhớ không được lười ăn hay bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng. 


Thể Hình Nam và bạn sẽ cùng tìm hiểu ngay 3 công thức thực hiện món sữa lắc ngon và 

bổ này nhé! 


1 . Sữa lắc tùy 

ý Nguyên liệu: 


• Kem 

• Sữa tươi 

• Bánh kẹo yêu thích của bạn 

• Siro hoặc sữa bột 

• Trái cây 


Thực hiện: 

Cho sữa tươi vào máy xay sinh tố. Chọn loại sữa béo thay vì sữa ít hoặc không béo. Sữa béo là chứa nhiều dưỡng 
chất nhất. Sữa không béo có ít dưỡng chất hơn và vị nhạt của nó còn thôi thúc bạn cho thêm đường, như vậy rất 
không tốt cho sức khỏe. 

Tiếp đó, bạn cho 2 muỗng kem vào máy xay, hương vị tùy bạn chọn. 



Cho sữa béo vào máy xay sinh tố, tiếp theo cho 2 thìa kem vào 


Bạn cho thêm trái cây, kẹo, chocolate, bánh quy... vào máy. 

Để tăng hương vị thơm ngon cho sữa lắc, bạn nên phối hợp trái cây với hương kem thích hợp, ví dụ như dâu tây thì đi 
với kem vani; chuối thường đi với kem chocolate... Với các loại kẹo, bánh, chocolate trước khi cho vào máy, bạn nên 
cắt nhỏ chúng ra trước khi cho vào máy. 



Cho thêm trái cây và sô cô la vào, nhớ cắt nhỏ chúng trước khi cho vào máy xay 
Tiếp tục cho thêm một ít siro hoặc 2 thìa canh sữa bột vào máy. 

Chú ý, kem có hưong vị chocolate, sầu riêng làm sữa lắc thì sẽ không ngon bằng việc sử dụng kem vani với siro vị 
chocolate hay sầu riêng. 



Cho Siro vào máy xay sinh tố 

Sau khi đã cho đủ các nguyên liệu vào máy xay sinh tố, bạn tiến hành xay với tốc độ cao đến thấp, nhớ đậy nắp cấn 
thận để nguyên liệu không đố ra ngoài. Bạn có thể cho thêm đá viên vào xay chung để thưởng thức ngay. 




T rang trí tùy thích và bắt đầu thưởng thức thôi nào 


2. Sữa lắc vani hạt 

điêu Sữa lắc vani hạt điều thực hiện cũng rất đơn giản mà lại vô cùng ngon miệng. 


Nguyên liệu: 

• 2thìakemvani 

• 1 cốc sữa tươi 

• 1 thìa cà phê vani 

• Một ít siro dâu tây 

• Một ít hạt điều 

• 1/2 quả chuối 

• 1 ít muối 

• Chocolate hoặc caramel 


Cho tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị ở trên vào máy xay sinh tố rồi xay với tốc độ cao, sau đó đổ ra ly và trang trí tùy 
thích. 






Sữa lắc vani hạt điều ngon, bố dưỡng, giúp tăng cân hiệu quả 


Sữa lắc vani hạt điều ngon, bố dưỡng, giúp tăng cân hiệu quả 

3. Sữa lắc mạch nha 

chocolate Sữa lắc mạch nha chocolate có hưong vị khác biệt, đặc hon so với 

sữa lắc bình thường. Dưới đây là công thức sữa lắc mạch nha 

chocolate đon giản mà bạn có thể thử làm. 

Nguyên liệu: 


• 3 4 cốc sữa tưoi 

• v 2 cốc siro caramel 

• 1 hoặc 2 thìa kem chocolate 

• 3 thìa canh sữa bột mạch nha 





Cho tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị ở trên vào máy xay sinh tố, Xay lên rồi đố ra ly. Rắc lên miệng ly một chút 
chocolate vụn và một quả cherry ngon miệng. Cho thêm đá vào xay chung để uống ngay ly sinh tố mát lạnh đầy bổ 
dưỡng. 


uống mỗi ngày 2 ly sữa lắc tăng cân cho người gầy sẽ giúp bạn cải thiện thân hình cò 
hương vô cùng hiệu quả. Hương vị của sữa lắc mát lạnh thưởng thức trong những ngày 

nóng thì còn gì tuyệt bằng. 


Nguồn: KhoeDep.vn 


Xem thêm: 

• Tầm quan trọng của bữa ăn phụ trong chế độ dinh dưỡng thể hình 

• Hướng dẫn tự làm Bơ đậu phông - Thực phẩm tốt cho các bạn tập thế hình 


"ỈViích 4-R ' Lihe / Hau ll SV*are w 


T w E E T 

CHIA SẺ 

PIN 1 T 

c 1 R L c E 


THEHÌNHNAM.COM 


No PAIN NO GAIN 


Có thể bạn thích 







Tăng cân "vù vù" chỉ vì sử dụng đồ ... 



Hướng dẫn cách siết cơ, giảm mỡ, cắ... 


Bài kế 

Bạn đang xem bài viết gần đây nhất 


Bài trước 

Bài tập Cơ bụng 6 múi với tạ Barbell 


Gửi email bài đăng 

này BlogThislChia sẻ lên TvvitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest 

G+1 +1 Recommend this on Google 





1 nhận xét 


Google+ 



Thêm nhận xét 


Nhận xét hàng đầu V 




Quân Lương qua Google+ 26 phút trước - Được chia sẻ công khai 

3 loại sữa lắc giúp tăng cân cho người gầy nhanh chóng 

Bạn ăn hoài nhưng vẫn không cải thiện được cân nặng của mình? Hãy thử bổ sung thêm 
2 ly sữa lắc giúp tăng cân cho người gầy để cải thiện cân nặng ngay. Bạn đang muốn cải 
thiện thân hình gầy còm nhưng ăn thế nào cũng không mập nổi??? Đó một phần là do 
bạn ch... 


*n • T rả lời 


Thư mục 


BÀI TẬP BỤNG 

BÀI TẬP BỤNG 6 MÚI 

BÀI TÂP 
CHÂN 

BẬI TẬP 

BÀI TÂP ĐÙI 
TRƯỚC 

BÀI TÂP 
LƯNG 

BÀI TẬP MÔNG ĐÙI 

BÀI TÂP 
NGỰC' 

BÀI TẬP PLANK 

BÀI TẬP SQUAT 

BÀI TÂP 
TAY 

BÀI TÂP TỐNG 
HỢP 

BÀI TẬP VAI 

DINH DƯỠNG THỂ ĐÔNG TÁC PLANK 

HÌNH 

ĐỘNG TÁC SQUAT 

ĐÔNG TÁC 
YỎGA 

LICHTÂPTHỂ 

HÌNH 

NGHỈ NGƠI 

NHACTÂPTHỂ 

HÌNH 

TÂP THỂ HÌNH TAI 
NHÀ 

VIDE0 THỂ 
HÌNH 


THỂ HÌNH 





lil.i Fade (Mich Remix) Alan Walker 

o 201.379 

► 

2. Faded (DNF & Vnalogic Remix) - Alan VValker 

o 73.865 

► 

3. Faded (Darius & Finlay Remix)- Alan VValker 

o 121.110 

► 

4. Faded - Alan VValker 

o 3.809.923 

► 

5. Nhạc Tập Thể Hình Cực Hay Avicii 

o 1.021 

► 

6 Nhan Tân Thp Hình 9- VA 



h-_ 


SẢN PHẨM ĐỂ NGHỊ 



Sữa tăng cơ phục hồi khớp 
tổn thương Glucosamine 
Chondroitỉn MSM 
600 , 000 đ 


XEM NHIÊU NHẤT 






Top 12 bài tập cơ bụng hiệu quả bạn nên thử 



5 động tác "xưa như trái đất" nhưng xây dựng cơ ngực vạm vỡ hữu hiệu 



Bài tập mông cho nam hiệu quả chỉ với 8 phút 





6 lý do khiến việc tập cơ ngực kém hiệu quả 



Bài tập thân trên của "ông hoàng body" Joe Manganiello 



4 mẫu lịch tập dành cho các bạn nam yêu thích thể hình 



1 5 bài tập kết hợp cho lưng xô săn chắc 


KHỎEĐẸP.VN 


1 0 lợi ích của baking soda cho da, tóc và cơ thể 








Baking soda chắc hẳn đã rất quen thuộc trong việc làm đẹp của chị em phụ nữ. Baking soda... 

• 9 Mốc thời gian vàng giúp bạn gái chăm sóc da hiệu quả 

Chăm sóc da là cả một quả trình từ lựa chọn sản phẩm phù hợp cho làn da cho... 

• 3 loại sữa lắc giúp tăng cân cho người gầy nhanh chóng 

Bạn đang muốn cải thiện thân hình gầy com nhưng ăn thế nào cũng không mập nổi??? Đó một. 

• 7 Mẹo giúp dáng đẹp da xinh từ giấm táo ít người biết 

Giấm táo không những mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ mà còn là thần dược cho làn... 

• 8 cách làm tóc đẹp chỉ ngốn của bạn vỏn vẹn 2 phút 

Bạn muốn sở hữu những kiểu tóc đẹp khác nhau nhưng lại không biết phải thực hiện thế nào?... 


Bài ngẫu nhiên 


30 BÀI TẬP CHÂN TỐT NHẤT CHO THỂ HÌNH NAM (PHẦN 3) 

1 2.1 2.201 5 - Comments Disabled 

Bạn có cơ ngực và bụng 6 múi săn chắc, nhưng đang thiếu đôi chân chắc khỏe để tạo sự cân đối tốt nhất cho... 




THỂ HÌNH VÀ TÌNH DỤC - BẠN có BIẾT ? 

28.1 2.201 5 - Comments Disabled 


Lực sĩ Lý Đức cho biết, những người tập thể hình có thể bị mất luôn khả năng trong "chuyện ấy" nếu muốn... 


ầ THỬTh 
16.11. 


THỬTHÁCH VỚI BÀI TẬP cơ BỤNG 6 MÚI HIỆU QUẢ NHẤT CHỈ 10 PHÚT 

5.1 1 .201 5 - Comments Disabled 

Bạn là nam giới nhưng không có cơ bụng 6 múi và thân hình cân đối, bạn có thấy thiếu thiếu cái gì đó... 


Bài mới 


Theo dõi Fanpage 



Bài yêu thích 


gỊMH HUẤN LUYỆN VIÊN XINH ĐẸP TIẾT LỘ BÍ KÍP TẬP KICKBOXING 
08-04.201 6 - 0 Comments 

Huấn luyện viên Hana Giang Anh cho rằng Kick-Boxing là bộ môn hiệu quả để giúp bạn giảm cân, làm săn chắc... 


Copyright © 201 5 - Thể Hình Nam 








